LỜI NÓI ĐÀU 


Phật dạy ba môn học là VĂN HUỆẸ, TƯ HUỆ và TU HUỆ.VĂN HUỆ là nghe hay 
học được nơi thầy, nơi thiện hữu tri thức. Nhờ học chúng ta mới hiểu biết được những 
điều cao quí do Phật dạy còn nghi chép trong Tam Tạng giáo điển. Song chúng ta chỉ 
hiểu biết qua lời giảng dạy của thầy thì chưa thấm nhuần giáo lý nơi tự tâm chúng ta. Cần 
có TƯ HUỆ là sự suy gẫm những lời dạy của Phật cho tường tận thấu suốt thì chúng ta 
mới am tường mới thâm thấu được. Tuy nhiên sau khi am tường lời dạy của Phật rồi, 
chúng ta còn phải ứng dụng lời dạy ấy vào đời sống hằng ngày của chúng ta là TU HUỆ. 
Như người bệnh trước phải nhờ thầy thuốc xem mạch, giải thích chứng bệnh cho bệnh 
nhân hiểu ; kế đó bệnh nhân phải suy gẫm lời giải thích của thầy thuốc có đúng bêïnh của 
mình không ? Sau khi biệt đúng bệnh phải mua thuốc về uống thì bệnh mới lành. Dù thầy 
thuốc xem mạch nói đúng, bệnh nhân suy nghĩ hợp lý, mà không chịu mua thuốc về uống 
thì bệnh nhân không bao giờ được mạnh. Cũng thế, có VĂN, TƯ mà không TU thì chúng 
ta không khi nào hết khổ. Mục đích THANH QUI THIÊN VIỆN TRÚC LÂM là nhằm 
tạo điều kiện cho Tăng. Ni sau khi có VĂN, TƯ rồi, thực hiện TU cho kết quả tốt. 

Sự tu của chúng ta thể hiện qua ý, lời nói, hành động một cách cụ thể bằng pháp 
Lục Hòa. Đồng thời phải buông bỏ hết những nghiệp chướng quá khứ và hiện tại. Chúng 
ta phải giữ mười giới làm căn bản. Đề được thích nghi với nếp sống Thiền Viện, và vui 
vẻ với huynh đệ, chúng ta phải tuân giữ những điều phụ của NỘI QUI. Muốn cho sự tu 
hành được thăng tiến, chúg ta mỗi đêm phải thành tâm sám hối cho tội lỗi nhiều kiếp và 
đời này điều trong sạch... 

Trọng tâm của Thiền Viện là tu Thiền. Tất cả Thiền sinh ở đây lấy Thiền làm 
mạng sống. Vì thế, trong bốn oai nghĩ Thiền sinh lúc nào cũng tỉnh giác, song thực hiện 
trọn vẹn hơn là những giờ tọa thiền. Thiền mà Thiền Viện tu tập là Thiền Tông qua sự 
đúc kết của Tổ Huệ Khả, Huệ Năng và Tổ Trúc Lâm. Do đó để tên là THANH QUI 
THIEN VIỆN TRÚC LÂM. 


NỘI QUI 


THIÊN VIỆN TRÚC LÂM 


#«© 


I LỜINÓIĐẦU: 

Với tinh thần TRÚC LÂM Đại Đầu Đà, Thiền sinh ở đây phải đủ ba đức tính : dứt 
khoát, kiên quyết và đạm bạc. 

1/ Tính dứt khoát là Đời ra đời, Đạo ra đạo, tu phải đến nơi đến chốn ; không thê có 
thái độ lưng chừng, mà phải quyết chí tu đến sáng đạo mới được. 

2/ Tính kiên quyết là, dù khó khăn chướng ngại do ngoại cảnh hay bản thân tạo ra, 
đều khăng định vượt qua. Cương quyết thực hiện kỳ được giải thoát viên mãn mới thôi. 

3/ Tính đạm bạc là, cuộc sông đạm bạc giản dị, không chấp nhận mọi thụ hưởng 
xa hoa. Bản chất thanh đạm là đời sống của Thiền sinh ở đây. 
H. LỤC HÒA: 

Lục hòa là chất keo gắng chặt lâu bền các Thiền sinh chung sống tu hành tại Thiền 
Viện. Lục hòa cũng là nên tảng vững chắc của toàn thể Tăng. 

1/ THÂN HÒA ĐÔNG TRỤ : Về phần thân, lao động, tu hành, ăn mặc, ngủ nghỉ, 
Thiền sinh phải hòa đồng nhau. 

2/ KHẨU HÒA VÔ TRÁNH : Về phần miệng, nói bàn, tranh luận đều trong tính 
thần hòa nhã, trọng đạo đức, không lớn tiếng tranh hơn và dùng lời nặng nhẹ nhau. 

3/ Ý HÒA ĐÔNG DUYỆT : Thiền sinh phải tâm ý vui hòa, không có ý ngan 
ngạnh, chống đối, thù hằng nhau. 

4/ KIÊN HÒA ĐÔNG GIẢI : đều đem ra trao đôi giải bày một cách thông cảm và 
vui Thiền sinh có mọi kiến giải sai biệt trong lúc hạ thủ công phu hay trong khi học giáo 


lý, vẻ với nhau. 


5/ GIỚI HÒA ĐÔNG TU : Về giới luật Thiền sinh đều giữ mười giới làm căn bản 
và nội qui của Thiền Viện cố gắng gìn giữ thanh tịnh như nhau. 

6/ LỢI HÒA ĐÔNG QUẦN : Tắt cả tài sản và phẩm vật trong Thiền Viện là của 
chung của các Thiền sinh hiện có mặt, không aI có quyền giữ riêng hay thụ hưởng nhiều 
hơn. 

II. GIỚI LUẬT : 

Giới luật là nền tảng đạo đức, cũng là cái gốc của cây thiền định và hoa quả trí tuệ. 
Thiền sinh ở đây giữ mười giới làm trọng tâm. 

1. KHÔNG SÁT SINH : Từ con người cho đến loài vật, Thiền sinh không được 
giết hại, hoặc dùng miệng súi bảo người giết hại, hoặc thấy người giết hại sinh tâm vui 
mừng. 

3. KHÔNG TRỘM CẮP : tiền bạc, vật dụng, thức ăn uống... Của người, nếu 
người không cho Thiền sinh không được tự tiện lấy, nếu lẫy thành trộm cắp. 

4. KHÔNG DÂM DỤC : Thiền sinh không thực hành dâm dục, không tạo phương 
tiện đâm dục, và không khởi tâm nghĩ tưởng về dâm dục. 

5. KHÔNG NÓI DỐI : Thiền sinh không nói sai sự thật, không nói lời ác độc hung 
dữ, không nói lời gây chia rẽ thù hằng nhau, không nói lời phù phiếm vô nghĩa. 

6. KHÔNG ĐEO TRÀNG HOA VÀ ƯỚP NƯỚC HOA : Thiền sinh không dùng 
mọi thứ trang sức làm cho thân nây sang đẹp. 

7. KHÔNG CA MÚA HÁT XƯỚNG : Những trò vui, có tính cách đùa cợt loạn 
tâm, Thiền sinh đều không được tự làm, nghe, xem người khác làm. 

8. KHÔNG NĂM NGÓI GIƯỜNG TÒA TO VÀ SANG TRỌNG : Thiền sinh 
chấp nhận một đời sống đạm bạc, nên không nằm iường nghề to lớn sang trọng. 

9. KHÔNG GIỮ TIỀN BẠC VÀNG NGỌC : Thiền sinh chấp nhận đời sống 
không có tài sản riêng, chỉ có những vật dụng cần thiết do Thiền Viện sắm cho, nên 
không cần giữ tiền bạc, v.v.. 

10. KHÔNG ĂN PHI THỜI : Thiền sinh chấp nhận đời sống “tam thường bắt túc” 


để tỉnh tấn tu hành, nên phải giữ giới không ăn phi thời. 


GIỚI THƯỢNG THỪA 

Tịnh giới là : Trong 12 giờ, ngoài dứt các duyên, trong tâm không dấy động. Tâm 
không dấy động nên cảnh đến vẫn an nhàn. Mắt không vì sở duyên thức ra, thức không vì 
sở duyên cảnh vào. Ra vào không giao thiệp gọi là ngăn dừng. Tuy gọi ngăn dừng mà 
chẳng phải ngăn dừng. Nên biết, tai, mũi. Lưỡi, thân, ý cũng lại như thế. Đây gọi là giới 
đại thừa,, gọi là giới vô thượng, cũng gọi là giới vô đẳng đẳng. Tịnh giới nầy dù Tiểu 


Tăng cho đến Đại Tăng đều phải gìn g1ữ. 


(Thiền sư Pháp Loa) 


IV. PHẢN PHỤ: 

Những qui chế phụ giúp Thiền sinh dánh trọn thời ø1ờ trong việc tu hành và tránh 
khỏ những lỗi nhỏ hoắc vô tình hay cố ý. 

1. Thiền sinh hạn chế tối thiểu sự đi lại, trừ trường hợp bệnh nặng phải đi trị bệnh, 
hoặc thầy Bồn sư bệnh nặng hay tịch, hoặc cha mẹ bệnh nặng hay chết, hoặc vài trường 
hợp đặc biệt khác. 

2. Để giữ giới thứ chín, Thiền sinh được thân nhân hay thí chủ ủng hộ tiền bạc, 
hoặc đi đâu về tiền còn dư đều sáp nhập vào Viện, giao cho thủ bốn giữ. 

3. Thân nhân đến thăm, Thiền sinh chỉ tiếp khách tối đa 30 phút tại nhà khách. 
Nếu thân nhân còn ở lại, đều do Tri Khách sắp đặt mọi việc. 

4. Nhận một trách nhiệm gì trong Viện, Thiền sinh phải tận tình làm cho được 
vuông tròn, không được làm cầm chừng lấy có. 

5. Mọi thời khóa tu công cộng tại Thiền Viện, Thiền sinh không được vắng mặt 
hoặc trễ nãi, trừ có trách nhiệm đặc biệt. 

6. Giờ thỉnh nguyện, Thiền sinh không được đến trễ và xuống sớm trừ có công tác 
cho chúng. 

7. Khi lao tác chung hoặc riêng, Thiền sinh sẵn sàng tương trợ nhau, khi thấy 
huynh đệ làm công việc nặng nhọc hơn, hoặc trễ nãi hơn, không được vô tình làm ngơ để 


mặc. 


8. Phải tiết kiệm tài sản của Thiền Viện bằng mọi cách, không nên phung phí quá 
đáng. 

9. Không được đi đâu quá thời hạn đã xin phép. Nếu có việc bấy ngờ sảy ra, phải 
giới thơ về xin phép thêm. 

10. Thiền sinh nếu không muốn ở đây, xin phép ra đi tự do không cần điều kiện gì 
cả. Không được ở đây mà có tâm hướng ngoại. 

KÉT THÚC : 

Phần giới luật, năm giới trước thuộc về chánh, thiền sinh phạm một trong phần 
chánh nầy tùy mứt độ nặng nhẹ, nếu nặng thì tự xấu hồ xin rút lui khỏi Viện, nếu nhẹ tự 
xin sám hối với ban lãnh đạo và toàn chúng. Năm giới sau và phần qui chế phụ là phần 
phụ, thiền sinh nếu phạm thì tự thấy lỗi xin sám hối, hoặc ban chức sự hay huynh đệ thấy 
nhắc cũng sẵn sàng sám hối. Song một lỗi mà thiền sinh phạm quá ba lần cũng tự xấu hỗ 
xin rút lui khỏi Thiền Viện. 

V. PHẢN TỎ CHỨC : 

Tổ chức Thiền Viện là tổ chức chuyên tu Thiền theo tông chỉ Thiền TRÚC LÂM 
YÊN TỬ ở Việt Nam. Để hướng dẫn và bảo vệ thiền sinh tu hành được kết quả tốt, nên tô 
chức những người có trách nhiệm chia làm hai ban : Ban lãnh đạo va ban chức sự. 


A. BAN LÃNH ĐẠO : 


1/ VIỆN TRƯỞNG : Chịu trách nhiệm hướng dẫn tu hành và quyết định xem xét 
tổng quát toàn bộ Thiền Viện. 

2/ VIỆN PHÓ : Thay thế Viện Trưởng khi vắng mặt hoặc đặt trách một trách nhiệm 
øì do Viện Trưởng giao phó. 

3/ THỦ BỒN : Nhận giữ và chỉ ra cho các chức sự cần mua sắm cho chúng và Thiền 
viện. Mỗi tháng phải báo cáo thu chi lên Viện Trưởng. 

4/ THƯ KÝ : Gìn giữ những văn kiện, thư từ quan trọng của Thiền Viện. Soạn thảo 
văn thư và liên lạc qua lại với Giáo hội, Chánh quyên, Phật tử. 
B. BAN CHỨC SỰ: 

1/ QUẢN CHÚNG : Có trách nhiệm sắp đặt sự tu hành của toàn chúng, chủ lễ các 


buôi lễ trong Thiên Viện, xem xét sự tu hành và đạo đức của chúng. 


2/ TRI SỰ : Sắp đặt phân công nhân sựmọi công tác trong Thiền Viện. Phân chia 
vật dụng cho chúng Tăng. 

3/ TRI KHÁCH : Tiếp xúc các Phật tử và xếp đặt nơi ăn chỗ ở cho khách. Nếu cần 
ở lại. Hướng dẫn xin giấy và trình giấy với Chánh quyền địa phương cho chư Tăng và 
Phật tử tạm trú tại Thiền Viện. 

4/ TRI KHÓ : Mua sắm những thức ăn uống, sắp đặt cho ban Trị Nhựt náùu 
nướng những thức ăn thích hợp với nhu cầu cân thiết cho Tăng chúng. 

5/ HƯƠNG ĐĂNG: Lau quét điện Phật, chưng cúng hoa quả và hướng dẫn Phật tử 
hành huong lễ Phật. 

6/ THƯỞNG BAN VƯỜN : Trồng cây và chăm sóc vườn cây cho tươi tốt, đồng 
thời biết thu hoạch quả đúng lúc, hoặc bán kịp thời. 

7/ TRƯỞNG BAN RÃY: Trồng rau đậu và các thứ cãi xú... cho chúng đủ ăn hằng 
ngày. 

8/ TRƯỞNG BAN HOA KIÊNG:Trồng trọt và trông coi chăm sóc toàn thể hoa 
kiếng trong Thiền Viện, dưới sự chỉ đạo của ban lãnh đạo. 

9/ BAN KHÁM BỆNH: Ở nơi xa vắng, Ban Khám Bệnh rất tối cần thiết. Nhờ có 
Ban Khám Bệnh dập tắt cơn bệnh của chúng từ lúc khởi đầu. Phật đã dạy săn sóc người 
bệnh là săn sóc Phật. 

VI. PHẢN KHÁCH: 

Khách hành hương, tham quan và khách ở lại. Khách ở lại có ngắn hạn và dài hạn. 
Tất cả khách đều giữ nghiêm trang lịch sự, khi đến Thiền Viện. Thiền Viện chia làm hai 
phần, Nội Viện và Ngoại viện. 

1/ Khách hành hương và khách tham quan : Khách hành huơng, tham quan chỉ ở 
phần ngoại Viện. Trừ khi khách muốn nghiên cứu về đường lối tu hành của Thiền Viện, 
phải nhờ thầy Tri Khách xin phép, sau đó mới được dẫn vào. 

2/ Khách ở lại Thiền Viện ngắn hạn. Nếu khách đến thăm thân nhân, hoặc đến 
nghiên cứu, chỉ được ở lại không quá 7 ngày. 

3/ Khách ở lại dài hạn. Một là khách ở lại thực tập tu dài hạn tại nhà Khách. Hai là 
khách ở lại xin nhập thất. Hai hạn khách nầy được ở lại Thiền Viện không quá ba tháng. 


Trừ trường hợp tu hành khá đắc lực, muốn xin thêm thời gian cho được mỹ mãn, phải xin 
Hòa Thượng Viện Trưởng quyết định sau. 

4/ Khách ở lại dài hạn, mọi nhu cầu ăn nghỉ đều do Tăng, Ni trong Thiên Viện 
cung cấp, cần phải hoàn lại chỉ phí trong thời gian ở, tùy theo khả năng. Nếu có trường 
hợp đặc biệt do Hòa Thượng Viện Trưởng quyết định. 

5/ Khách Ni và Phật tử nữ tuyệt đối không được ở lại đêm nhà Khách Tăng. 
VII. THỜI KHÓA TẠI THIÊN VIỆN : 
A. HÀNG NGÀY: 
Sáng : 
3g30 : Ba hồi chuông thức, hô chuông tọa thiền 
5g30 : Một hồi chuông xả thiền. 
6g15 : Ba tiếng bảng tiểu thực. 
7g30 : Ba tiếng kiểng công tác. 
1lgoo Một hồi kiếng xả công tác. 
12goo Ba tiếng bảng thọ trai. 
Ig_ : Ba tiếng chuông nghỉ. 
2g : Một hồi ba tiếng chuông thức. 
2g30 : Ba tiếng chuông tọa thiền. 
4g30: Một hồi chuông xả thiền. 
5g : Ba tiếng bảng tiểu thực. 
óg : Ba tiếng chuông sám hối. 
7g30 : Ba tiếng và hô chuông tọa thiền. 
9g30 : Một hồi chuông xả thiền. 
10g : Ba tiếng chuông nghỉ. 
B. MỖI THÁNG: 

a/_ Thỉnh nguyện: ngày 14-— 29 : 2gø30 chiều. 

b/ Thamvẫn : ngày I4— 29 : 8g sáng. 
VIII. PHẦN TUYẾN SINH : 


1/ Tuổi : Thiền sinh xin vào Thiền Viện từ 18 tuổi đến 55 tuổi. Ngoại trừ ban 
chức sự. 

2/ Trình độ: 

a/ Tu học tại Thiền Viện 3 năm trở lên. 

b/_ Học xong trường Cơ bản hoặc Cao cấp. 

c/_ Nếu cư sĩ xin xuất gia nhập chúng, phải có trình độ văn hóa ngoài đời và nhiều 
năm nghiên cứu thực tập tu Thiền. 

3/ Người hâm mộ và quyết chí tu Thiền, khẳng định trong đời nầy phải sáng đạo 
mới được. 

4/_ Không tật nguyền và bệnh truyền nhiễm. 

5/ Chấp nhận cuộc sống đạm bạc và lục Hòa. 

6/_ Làm tờ cam kết không phạm Nội qui của Thiền Viện. 
IX KIẾT THÚC. 

Bản nội qui là một nhu cầu thiết yếu để bảo vệ sự an ồn của hiền sinh ở Thiền Viện. 
Nội qui giúp cho Thiền sinh sống hài hòa trong nề nếp đạo đức, khiến sự tu dễ phát triển. 
Vì thế, mỗi tháng mỗi lần thỉnh nguyện đọc lại nội qui, để Thiền sinh nghi nhớ và tự 
kiêm điểm xem mình coi phạm điều nào không. Vì tha thiết tu hành, các Thiền sinh cố 


nhớ g1ữ cho được trọn vẹn. 


TỜ CAM KÉT 
(0Ï 16 eayx eskeei 066 6p4zkxekails#esagvg Phố HHẾ Hi suy xo xse6saesgabebvieevebiexida 
Đệ tử của................................. THIẾT 2222002 16c 2616 b2x60096/9860160 4x6 


1| 10111010) se aeujedglSgrssaobufBisokoilfeieEhibaalktiaBediebdixbffioskibasbifettxuebdilifpetgiglfRascdilbe 4s 

Xin cam kết sẽ sống đúng nội qui của Thiền Viện. Nếu có phạm Lục hòa hay các 
giới trọng thuộc về mức độ nặng, con xin tự xấu hồ ra đi khỏi Thiền Viện, không làm 
phiền Ban Lãnh Đạo phải xử phạt, nếu phạm giới khinh và các điều khoản phụ, quá ba 


lân sám hôi mà không sửa được, con cũng xin xâu hô tự xuât chúng khỏi Thiên Viện. 


Con nguyện cố gắng tỉnh giác cao để làm tròn bổn phận một thiền sinh tại Thiền 


Viện. 


Bồ sư bảo đảm Đương sự ký tên 


NGHI THỨC SÁM HÓI 


{ $§ <2 


KỆ NGUYỆN HƯƠNG 
(Quỳ nguyện hương) 


Trầm thủy rừng Thiền hương sực nức, 
Chiên đàn vườn tuệ đã vun trồng. 
Đạo từ bi vót thành hình non thắm, 
Nguyện đốt lò tâm mãi cúng dâng. 


Nam mô hương cúng dường Bồ tát. 


(3 lần) , (đứng lên) 


TÁN PHẬT 


Đại từ, đại bi thuơng chúng sanh, 
Đại hỷ, đại xả, cứu hàm thức. 
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm 
Chúng con chí tâm thành đãnh lễ. 
- Chí tâm đãnh lễ tất cả chư Phật ba đời tột hư không kháùp pháp giới.(I lạy) 


- Chí tâm đãnh lễ tắt cả Chánh pháp ba đời tột hư không kháùp pháp giới.(1 lạy) 


- Chí tâm đãnh lễ tất cả Tăng bật Hiền Thánh ba đời tột hư không kháùp pháp giới.(1 lạy) 


TÁN PHÁP 


Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn, 
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. 
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ, 
Nguyện hiểu nghĩa chơn Đức Thế Tôn. 
Qui kính Phật, Bồ Tát trên hội Bát Nhã 
(3 lần) 


TÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU KÍNH RỘNG LỚN 


Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẫn 
đều không, liền qua hết thảy khổ ách. Nầy Xá Lợi Phất ! Sắc chăng khác không, không 
chẳng khác sắc, sắc tức là không không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại như 
thế. N ấy Xá Lợi Phất ! Tướng “Không” của các pháp, không sanh không diệt, không nhơ 
không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng “không” không có sắc, không 
có thọ, tưởng, hành, thức ; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý ; không có sắc, thinh, 
hương, vị, xúc, pháp ; khônh có nhãn giới ; cho đến không có ý thức giới ; không có vô 
minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết ; 
không có khô, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ 
được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn 
ngại nên không sợ hãi, xa hẵn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết bàn. Chư Phật 
trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả Vô Thượng, Chánh Đăng, 
Chánh Giác. Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô 
thượng chú, là vô đắng đẳng chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối. Vì vậy 
nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa liền nói chú rằng : “Yết đế, yết đế, Ba la yết đề, Ba la 
tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. 


(3 lần) 
LẺ PHẬT TỎ 


- _ Chí tâm đãnh lễ : Quá khứ Phật Tỳ Bà Thi. 

- _ Chí tâm đãnh lễ : Hiện tại Phật Thích Ca Mâu Ni 
-_ Chí tâm đãnh lễ : Vị Lai Phật di Lặc Tôn. 

- _ Chí tâm đãnh lễ : Tổ sư Đại Ca Diếp 

- _ Chí tâm đãnh lễ : Tổ sư A Nan. 

-_ Chí tâm đãnh lễ : Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma. 

-_ Chí tâm đãnh lễ : Tổ sư Huệ Khả. 

-_ Chí tâm đãnh lễ : Tổ sư Huệ Năng. 

-_ Chí tâm đãnh lễ : Tổ sư Trúc Lâm Đại Đầu Đà. 

-_ Chí tâm đãnh lễ : Tổ sư Pháp Loa. 

-_ Chí tâm đãnh lễ : Tổ sư Huyền Quang. 

-_ Chí tâm đãnh lễ : tất cả chư vị Tổ sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam. 


BÀI SÁM HÓI SÁU CĂN 


Chí tâm sám hối. 

Chúng con từ vô thủy kiếp đến nay ; Bỏ mất bản tâm, không biết chính đạo. Rơi 
ba đường khổ, bởi sáu căn lầm ; Không sám lỗi trước, khó tránh lỗi sau. 

NGHIỆP CĂN MÁT LÀ : 

Nhân ác xem kỷ, nghiệp thiện coi khinh ; 

Lầm nhận hoa giả, quên ngắm trăng thật. 

Yêu ghét nổi dậy, đẹp xấu tranh giành. 

Chợt mắt dối sanh, mờ đường chánh kiến. 

Trắng qua xanh lại, tía phải vàng saI. 

Nhìn lệch các thứ, nào khác kẻ mù 

Gặp người sắc đẹp, liếc trộm nhìn ngang ; 


Lòa mặt chưa sanh, bản lai diện mục. 


Thấy ai giàu có, giương mắt mãi nhìn. 

Gặp kẻ bần cùng, lờ đi chăng đoái. 

Người dưng chết chóc, nước mắt ráo khô ; 
Thân quyền qua đời, đầm đìa lệ máu. 

Hoặc đến Tam Bảo, hoặc vào chùa chiền ; 
Gần tượng thấy kinh, mắt không thèm ngó. 
Phòng tăng điện Phật, gặp gỡ gái trai ; 

Mắt liếc mày đưa, đam mê sắc dục. 

Không ngại Hộ Pháp, chẳng sợ long thần : 
Trố mắt ham VUI, đầu chưa từng cúi. 
Những tội như thế, vô lượng vô biên ; 

Đều từ mắt sanh, phải sa địa ngục. 

Trãi hằng sa kiếp, mới được làm người ; 
Dù được làm người, lại bị mù chột. 
NGHIỆP CĂN TAI LÀ : 

Ghét nghe chánh pháp, thích lắng lời tà ; 
Mê mất gốc chơn, đuôi theo ngoại vọng. 
Sáo đàn inh ỏI, bảo khúc Long ngâm ; 
Văng vắng mỏ chuông, coi như ếch nhái. 
Câu ví bài vè, bổng nhiên để dạ : 

Lời kinh câu kệ, không chút lắng tai. 
Thoảng nghe khen hảo, khấp khởi mong cầu ; 
Biết rõ lời lành đâu từng ưng nhận. 

Vài ba bạn rượu, năm bảy khách chơi ; 
Tán ngắn bàn dài, châu đầu nghe thích. 
Hoặc gặp thầy bạn, dạy bảo đinh ninh ; 
Những điều hiểu trung, che tai bỏ mặt. 
Hoặc nghe tiếng xuyên, bỗng nãy lòng dâm ; 
Nghe nửa câu kinh, dường như tai ngựa. 


Những tội như thế, vô lượng vô biên ; 


Đầy ắp bụi trần, kể sao cho xiết. 

Sau khi mạng chung, rơi ba đường ác ; 

Hết nghiệp thọ sanh lại làm người điết. 
NGHIỆP CĂN MŨI LÀ : 

Thường tham mùi lạ, trăm thứ ngạt ngào ; 
Chăng thích chân hương, năm phần thanh tịnh. 
Lan xông sạ ướp, chỉ thích tìm tòi ; 

Giới định hương huân, chưa từng để mũi. 
Trầm đàn thiêu đốt, đặc trước Phật đài ; 
Nghênh cô hít hơi, trộm hương phây khói. 
Theo dõi hương trầm, Long Thần chăng nề ; 
Chỉ thích mùi sằng, trọn không chán mỗõi. 
Mặt đào má hạnh, lôi kéo chẳng lìa ; 

Cây giác hoa tâm, xây đi không đoái. 

Hoặc ra phố chợ, hoặc vào bếp Sau ; 

Thấy bân thèm ăn, ưa nhơ kiếm nuốt. 
Chẳng ngại tanh hôi, không kiên hành tỏi ; 
Mê mãi không thôi, như lợn nằm ô. 

Hoặc chảy nước mũi, hoặc hiô đàm vàng ; 
Bôi cột quẹt thêm làm nhơ đất sạch. 

Hoặc say nằm ngủ điện Phật phòng Tăng ; 
Hai mũi thở hơi, xông kinh nhơ tượng. 
Ngửi sen thành trộm, nghe mùi thành dâm ; 
Không biết không hay, đều do nghiệp mũi. 
Những tội như thế, vô lượng vô biên ; 

Sau khi mạng chung, đọa ba đường khô. 
Trãi ngìn muôn kiếp, mới được làm người ; 
Dù được làm người, quả báo bệnh mũi. 
NGHỆẸP CĂN LƯỠI LÀ : 


Tham dủ mọi mùi, thích xét ngon dở ; 


Ném hết các thứ, biế rõ béo gầy. 

Sát hại sinh vật, nuôi dưỡng thân mình ; 
Quay rán cá chim, nấu hầm cầm thú. 

Thịt tanh béo miệng, hành tỏi ruột xông ; 
Ăn rồi đòi nữa, nào thấy no lâu. 

Hoặc đến đàn chay, cầu Thân lễ Phật ; 

Cố cam bụng đói, đợi lúc việc xong. 

Sáng sớm ăn chay, cơm ít nước nhiều : 
Giống hệt người đau, sắng nuốt thuốc, cháo. 
Mắt đầy mỡ thịt, cười nói hân hoan ; 

Rượu chuốt cơm mời, nóng thay nguội đổi. 
Bày tiệt đãi khách, cưới gã cho con ; 

Giết hại chúng sanh, vì ba tất lưỡi. 

Nói dối bày điều, thiêu dệt bịa thêm ; 

Hai lưỡi bỗng sanh, ác khẩu dấy khởi. 
Chửi mắng Tam Bảo, nguyễn rủa mẹ cha ; 
Khinh khi Hiền thánh, lừa dối mọi người. 
Chê bai người khác, che giấu lỗi mình ; 
Bàn luận cổ kim, khen chê nầy nọ. 

Khoe khoang giàu có, lăng nhục người nghèo; 
Xua đuôi Tăng, Ni, chửi mắng tÔI tỚ. 

Lời đèm thuốc độc, nói khéo tiếng đàn ; 
Tô vẽ điều sai, nói không thành có. 

Oán hờn nóng lạnh, phi nhỗ non sông ; 
Tán dóc tăng phòng, ba hoa Phật điện. 
Những tội như thế, vô lượng vô biên ; 

Ví như cát bụi, đếm không thê cùng. 

Sau khi mạng chung, vào ngục bạt thiệt ; 
Cày sắt kéo dài, nước đồng rót mãi. 


Quả báo hết rôi, muôn kiêp mới sanh ; 


Dù được làm người lại bị căm bặt. 
NGHIỆP CĂN THÂN LÀ : 

Tình cha huyết mẹ, chung hợp nên hình ; 
Năm tạng trăm hài, cùng nhau kết hợp. 
Chấp cho là thật, quên mắt pháp thân : 
Sinh dâm, sát, trộm bèn thành ba nghiệp. 
NGHIỆP SÁT SANH LÀ : 

Luôn làm bạo ngược, chắng khởi nhân từ ; 
Giết hại bốn loài, đâu biết một thể. 

Lầm hại có giết, tự làm dạy người ; 

Hoặc tìm thấy bùa, đem về ếm đối. 

Hoặc làm thuốc độc, để hại sinh linh ; 

Chỉ cốt hại người, không hề thương vật. 
Hoặc đốt núi rừng, lấp cạn khe suối ; 
Buông chài bủa lưới, xuýt chó thả chim. 
Thấy nghe tùy hỷ, niệm dấy tưởng làm ; 
Cử động vận hành, đều là tội lỗi. 
NGHIỆP TRỘM CẮP LÀ : 

Thấy tài bảo người, thầm khởi tâm tà; 

Phá khóa cạy then, sờ bao mò túi. 

Thấy của thường trụ, lòng dây khởi tham ; 
Trộm của nhà chùa, không sợ Thần giận. 
Không những vàng ngọc, mới mắc tội to ; 
Ngọn cỏ cây kim, đều thành nghiệp trộm. 
NGHIỆP TÀ DÂM LÀ : 

Lòng mê nhan sắc, mắt đắm phân SON ; 
Chắng đoái liêm trinh, riêng sanh lòng dục. 
Hoặc nơi đất Phật, Chánh điện phòng Tăng ; 
Trai gái cùng nhau, đụng chạm đùa giỡn. 


Tung hoa ném quả, đạm căng kê vai ; 


Khoét ngạch trèo tường, đều là dâm nghiệp. 
Những tội như thế, vô lượng vô biên ; 
Đến lúc mạng chung, đều vào địa ngục. 
Gái nằm giường sắt, trai ôm cột đồng ; 
Muôn kiếp tái sanh, lại chịu tội báo. 
NGHIỆP CĂN Ý LÀ : 

Nghĩ vơ nghĩ vẫn, không lúc nào dừng ; 
Mắc mứu tình trần, kẹt tâm chấp tướng. 
Như tằm kéo kén, càng buộc càng bền ; 
Như bướm lao đèn, tự thiêu tự đốt. 

Hồn mê chăng tỉnh, điên đảo dối sanh : 
Não loạn tâm thần, đều do ba độc. 

-- Tội keo tham là : 

Âm mưu chen nghét, keo cút vét vơ ; 
Mười vốn ngàn lời, còn cho chưa đủ. 
Của chứa tợ sông, lòng như hủ chảy ; 
Rót vào lại hết, nên nói chưa đầy. 

Tiền mục lúa hư, không cứu đói rét ; 
Lụa là chất đồng, nào có giúp ai. 

Được người mấy trăm, chưa cho là nhiều ; 
Mất mình một đồng, tưởng như hao lớn. 
Trên từ châu báu, dưới đến tơ gai ; 

Kho đụn chất đầy, chưa từng bồ thí. 
Bao nhiêu sự việc, ngày tính đêm lo ; 
Khổ tứ lao thì, đều từ tham nghiệp. 

-_ Tội nóng giận là : 

Do tham làm sốc, lửa giận tự thiêu ; 
Quắc mắt quát to, tiêu tan hòa khí. 
Không riêng người tục, cả đến thầy tu ; 


Kinh luận tranh giành, cùng nhau công kích. 


Chê cả sư trưởng, nhiếc đến mẹ cha ; 

Cỏ nhẫn héo vàng, lửa độc rực cháy. 
Buông lời hại vật, cất tiếng hại người ; 
Không nhớ từ bi, chăng theo luật cắm. 
Bàn thiền tợ Thánh, thấy cảnh như ngu ; 
Dâu ở cửa không, chưa từng vô ngã. 
Như cây sinh lửa, lửa cháy đốt cây ; 
Những tội trên đây, đều do nghiệp giận. 

-- Tội ngu si là : 

Căn tánh đần độn, ý thức tối tăm ; 

Chăng hiểu tôn ti, không phân thiện ác. 
Chặc cây hại mạng, giết gấu gảy tay ; 
Mắng Phật chuốc ương, phun Trời ướt mặt. 
Quên ơn quên đức, bội nghĩa bội nhân ; 
Không tỉnh không xét, đều do si nghiệp. 
Những tội như thế, rất nặng rất sâu : 

Đến lúc mạng chung, rơi vào địa ngục. 
Trả ngàn muôn kiếp, mới được thọ sanh ; 
Dù được thọ sanh, lại mắc ngu báo. 

Nếu không sám hỗi, đầu được tiêu trừ ; 


Nay trước Phật đài, thảy đều sám hối. 


CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN 


Một nguyễn nguồn linh tường trong lặng. 
Hai nguyên tạng thức dứt lăng xăng. 

Ba nguyên khối nghi đều tan nát. 

Bốn nguyên trăng định mãi tròn đây. 
Năm nguyên pháp trần không khởi diệt. 


Sáu nguyên lưới ái lìa buộc ràng. 


Bảy nguyền suy nghĩ hành Thập ĐỊa. 
Tám nguyền nghe suốt bỏ tam thiên. 

Chín nguyên tâm vượng thôi nhảy nhót. 
Mười nguyễn ý ngựa dứt cương yên. 
Mười một nguyền mở lòng nghe Phật dạy. 


Mười hai nguyễn mến thích Tổ Sư Thiên. 


CHÍ TÂM HÒI HƯỚNG 


Chúng con hồi tâm về Thánh Chúng. 
Aân cần đầu cúi lễ Từ Tôn. 

Thêm thang Thập Địa nguyện sớm lên. 
Chơn tâm Bồ Đề không thối chuyên. 


PHỤC NGUYỆN 


Cửa thiền thường nghiêm tịnh 
Toàn chúng mãi thuận hòa. 
Phật huệ chiếu sáng ngời. 
Mưa pháp hằng nhuần gội; 
Phật tử lòng tin sâu, 
Ruộng phước càng tăng trưởng. 
Chúng sanh sống an lạc, 
Vụi hưởng cảnh thái bình. 
Nơi nơi dứt đao binh, 
Mỗi mỗi đều thành Phật. 
(đứng lên lễ Phật) 
Chí tâm qui mạng lễ, mười phương vô thượng Tam Bảo 


(3 lạy) 


CÂU AN 
Nam Mô Phật Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni. 


PHỤC NGUYƑỆN 

Tất cả chúng con thành tâm sám hối, công đức hồi hướng cho Phật tử... được tai 
ách tiêu trừ oan khiên dứt sạch, bịnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang. Lòng tin Tam 
Bảo càng sâu, tâm từ đối chúng sanh tăng trưởng. Khắp nguyện phước ban tất cả, đức độ 
quần sanh ; Phật pháp thịnh hưng tam đồ dứt sạch. 

Nam Mô Phật Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni. 


(toàn chúng niệm) 
CÂU SIÊU 
Nam Mô Phật Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni. 
PHỤC NGUYỆN 


Tất cả chúng con thành tâm sám hối, công đức hồi hướng cho hương linh Phật 
tử ... Pháp danh... 
Được phát tâm tỉnh giác lìa khổ u minh, khởi niệm từ bi xa rời ngạ qui. Tin sâu Tam Bảo, 
sinh cõi Phật an vuI. 

Khắp nguyện, người mất siêu thăng, kẻ còn phúc lạc ; chúng sanh được thấm 
nhuần mưa pháp, mọi người đều chứng ngộ Phật thừa. 


Nam Mô Phật Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni. 


NGHI THỨC NGỌ TRAI 


{ $§ <2 


Cúng dường Phật pháp thân thanh tịnh Tỳ Lô Giá Na, 

Phật báo thân viên mãn Lô Xá Na. 

Phật hóa thân ngàn muôn ức Thích Ca Mâu NI. 

VỊ lai giáng sanh Phật Di Lặc Tôn, 

Thế giới cực lạc Phật A Di Đà. 

Mười phương ba đời tất cả chư Phật. 

Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền, Bồ Tát Đại Bi Quán 
Thế Âm, Bồ Tát Đại Lực Đại Thế Chí, chư Bồ Tát lớn thường hộ pháp. Đại Bát Nhã cứu 
cánh, ba đức, sáu vị, cúng Phật và tăng, thảy đều cúng dường chúng hữu tình khắp pháp 
giới. Nếu khi thọ thực, lấy vui thiền định và pháp hỷ đầy đủ làm thức ăn.CÚNG ĐẠI 
BÀNG 


Chim Đại bàng cánh vàng 
Chúng quiỉ thần rừng núi 
Mẹ con qui La sát 

Cơm bảy hạt no đầy 


Án mục để tóaha (7 lần) 


VỊ Tăng xướng : 

Phật răn chúng Tăng, khi ăn phải nhớ năm pháp quán. Tán tân nói chuyện của tín 
thí khó tiêu. Đại chúng nghe tiếng khánh, mỗi người phải nhất tâm chánh niệm. 

Tay bưng bát cơm, nguyện cho chúng sanh. Pháp thí thành tựu, nhận người trời 


cúng dường. 


(gắp ba miếng cơm) 
1. Nguyện dứt táùt cả các điều ác. 
2. Nguyện làm tất cả các điều lành. 


3. Nguyện độ tất cả chúng sanh. 


NĂM PHÁP QUÁN 


1/ Quán thức ăn nầy từ đâu đem đến, công của người nhiều hay ít. 
2/ Quán công đức của mình đủ hay thiếu, mà nhận thức ăn nầy. 

3/ Quán thức ăn này cốt đẹp tham sân si. 

4/ Quán thức ăn này như uống thuốc trị bịnh ốm gầy. 

5/ Quán vì thành đạo nghiệp, mới thọ nhận thức ăn nầy. 


(ĂN XONG TỤNG) 


TÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU KÍNH RỘNG LỚN 


Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã ba La Mật Đa, Ngài soI thấy năm uân 
đều không, liền qua hết thảy khổ ách. Nầy Xá Lợi Phất ! Sắc chăng khác không, không 
chẳng khác sắc ; sắc tức là không không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại như 
thế. Nấy Xá Lợi Phát ! Tướng “Không” của các pháp, không sanh không diệt, không nhơ 
không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng “không” không có sắc, không 
có thọ, tưởng, hành, thức ; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý ; không có sắc, thinh, 
hương, vị, xúc, pháp ; khônh có nhãn giới ; cho đến không có ý thức giới ; không có vô 
minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết ; 
không có khổ, tập, diệt, đạo ; không có trí tuệ cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ 
được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn 
ngại nên không sợ hãi, xa hẵn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết bàn. Chư Phật 
trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả Vô Thượng, Chánh Đăng, 
Chánh Giác. Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô 
thượng chú, là vô đắng đẳng chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối. Vì vậy 


nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng : “Yết đế, yết đế, Ba La yết đế, Ba La 
tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha” (1 lần) 
Thọ trai đã xong, nguyện cho chúng sanh, việc làm đều được đầy đủ Phật pháp. 


PHỤC NGUYỆN 


Cơm ngày hai bửa, thường nhớ công của kẻ nông phu. Thân mặc ba y, hằng xét 
nghĩ sự nhọc nhẵn của người may dệt. 

Thuốc thang giường chõng bởi do nhín ăn bớt mặc của đàn na. Học đạo tiến tu bởi 
lòng từ dạy răn của Thầy Tô. 

Nguyện cho thí chủ : Ruộng phước thêm nhiều, đạo tâm thêm lớn, cùng chúng 
sanh khắp trong pháp giới, kẻ mất người còn đồng thành Phật đạo. 

Nam Mô Phật Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni. 


(toàn chúng niệm) 


NGHI THỨÚỨC THỈNH NGUYỆN 


#<© 


I- Ý NGHĨA THỈNH NGUYỆN : 

Xưa nay các Tự Viện tăng, Ni ở đông đều có lễ bố tát tụng giới mỗi tháng vào hai 
ngày rằm và 30 âm lịch (tháng thiếu ngày 29). Riêng Thiền Viện thay vì lễ Bố Tát tụng 
giới làm lễ Thỉnh Nguyện. Chủ yếu lễ Thỉnh Nguyện là kiểm tra lại xem chúng Tăng 
(chúng Ni) trong nửa tháng qua có phạm lỗi nào trong Lục Hòa, trong mười giới Sa Di và 
những điều phụ trong bản Nội Qui hay không ? Mỗi vị tự tra xét lại mình, nếu thấy có 
phạm lỗi thì phải thành tâm sám hối giữa chúng, nếu không thấy phạm lỗi thì cầu xin 
chúng chỉ bảo những lỗi lầm của mình, tình nguyện vâng lời và chí thành sám hối. Đây là 
tập Tăng, Ni có tinh thần tự giác cao và ý chí phục thiện mạnh. Những điều phải giữ ở 
Thiền Viện có tánh cách tối thiểu so với giới Tỳ Kheo, giới Bồ Tát, song bắt buộc phải 
thực hiện được đây đủ. 

Tăng, Ni ở Thiền Viện phải thể hiện cụ thể những điều gì mình nói được phải làm 
được, điều gì đã hứa phải thực hiện ngay. Tuyệt đối không hứa rỗng, nói suông, không 
nói một đàng làm một nẻo. Tăng, Ni phải tập chân thành với lòng mình, ngay thật với 
mỌI người, nhất là những người cùng sống chung trong Thiền Viện với mình. Đây là 
trọng tâm của tỉnh thần Thỉnh nguyện. 

II NGUYỆN HƯƠNG : 

Hương giới hương định cùng hương huệ, 

Hương giải thoát giải thoát tri kiến. 

Đài mây rực rỡ trùm pháp giới, 

Cúng dường Tam Bảo khắp mười phương. 

Hôm nay là ngày thỉnh nguyện, đệ tử chúng con đến trước Phật đài thành tâm 


thỉnh nguyện. 


Cúi mong chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tăng bật Thánh Hiền ở khắp mười phương 
đồng đến đạo tràng nầy chứng minh, khiến chúng con thỉnh nguyện tội chướng tiêu trừ 
thân tâm thanh tịnh, trí tuệ sáng suốt. 

Kính mong Tam Bảo thường ở mười phương chứng minh cho lòng thành của 


chúng con.(3 lần) 


II. TÁN PHẬT : 
Đại từ, đại bi, thương chúng sanh, 
Đại hỷ, đại xả, cứu hàm thức 
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghêm 
- Chúng con tận tâm thành đãnh lễ.Chí tâm đãnh lễ : Tất cả chư Phật ba đời tột hư 
không khắp pháp giới. 
(1 lạy) 
-_ Chí tâm đãnh lễ : Tất cả chư Chánh pháp đời tột hư không khắp pháp giới. 
(1 lạy) 
- Chí tâm đãnh lễ : Tất cả chư Tăng bật Hiền Thánh đời tột hư không khắp pháp giới. 
(I lạy) 
VI. THỈNH NGUYỆN : 


LỜI VỊ CHỦ THỈNH NGUYỆN 
- Hôm nay là ngày thỉnh nguyện, toàn chúng lặng lẽ nghe đọc lại Nội Qui. Sau khi 

nghe xong, mỗi người tự kiểm điểm lại mình, nếu tự xét thấy có lỗi thì ra chúng phát lồ 
sám hối, bằng không tự thấy có lỗi thì ngồi tại chỗ cầu xin đại chúng vì mình chỉ lỗi cho, 
để sám hối cho ba nghiệp được thanh tịnh. 
- _ Thầy Tri Sự đọc lại bản Nội Qui. 

VỊ CHỦ THỈNH NGUYỆN BẢO: Phần đọc Nội Qui xong, mỗi vị tự kiêm điểm 
lại mình, theo thứ tự thỉnh nguyện. 

MỖI VỊ TỰ THỈNH NGUYỆN: - Kính bạch Thây và toàn thê đại chúng, trong 


nửa tháng qua, con tự kiểm điểm thấy có phạm... (hoặc không thấy có phạm lỗi lầm gì). 


Ngoài ra, còn có những lỗi lầm gì đã phạm mà con không tự biết, cúi xin Thầy và đại 
chúng nếu thấy từ bi chỉ cho con, con sẽ y pháp sám hồi cho ba nghiệp được thanh tịnh. 

(Bấy giờ tùy mỗi việc xảy ra, vị chủ Thỉnh Nguyện căn cứ Thanh Qui giải quyết. 
Người được đại chúng chỉ lỗi phải vui vẻ sám hối và tỏ lòng biết ơn.) 

Phần Thầy A xong, tiếp đó.... 
V.  PHẢN NHÁC NHỞ VỊ CHỦ THỈNH NGUYỆN 
VI PHẢN LINH TINH: 

Vị Chủ Thỉnh Nguyện hỏi : Phần Thỉnh Nguyện đã xong, trong chúng thấy có điều 
gì trong Thiền Viện chưa Ổn cần thay đổi thì trình bày ý kiến để cùng bàn thảo ... 

VỊ chủ Thỉnh Nguyện bảo : Mọi việc đã sắp đặt xong, đại chúng hãy xả chân đứng 
dậy hồi hướng. 
VH. PHẢN HỎI HƯỚNG : 

Công đức thỉnh nguyện khôn tính kế 

Thắng phức vô biên đồng hướng về 

Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh, 

Thảy đều thê nhập vô sanh nhẫn. 

Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não 

Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời 

Nguyện mọi tội chướng thảy tiêu trừ 

Đời đời thường hành đạo Bồ Tát. 

Nguyện đem công đức tu hành nầy 

Chan rải mười phương khắp tất cả 

Hết thảy chúng con cùng các loại 


Đồng được lên ngôi vô thượng giác. 


BA TỰ QUI 


- Tự qui y Phật, nguyện cho chúng sanh, hiểu thấu đại đạo, Phát tâm vô thượng. 


(1 lạy) 


- Tự qui y Pháp, nguyện cho chúng sanh, thâm nhập tam tạng, trí tuệ như biển. 


(1 lạy) 
- Tự qui y Tăng, nguyện cho chúng sanh, quản lý đại chúng tất cả không ngại. 
(1 lạy) 


